





10 - Dược động học đường tiêm tĩnh mạch đa liều 
Mục tiêu 
1. Tb phương trình nồng độ thuốc theo thời gian và mô tả đồ thị ứng với phương trình này. 


2. Tb được cách tính và ý nghĩa của 1 số thông số dược động học đặc trưng: Hệ số tích lũy (R), nồng 
độ đỉnh (Cpsak), nông độ đáy (Cwouzn), hệ sô dao động (9) và nông độ trung bình ở trạng thái cân băng 
( Êp;s). 





1. Phương trình nồng độ thuốc theo thời gian: 
- Thuốc được đưa tiêm TM đa liều với khoảng cách đưa liều là t. Nồng độ thuốc sau n lần đưa liều: 
+ Nồng độ thuốc của liều thuốc I: 


+ Nông độ thuốc của liều thuốc 2: 


+ Nông độ thuôc của liêu thuôc n: 


=> Lượng thuốc trong cơ thể tại thời điểm t: 


- Nếu cần khảo sát biến thiên nồng độ thuốc trong khoảng thời gian từ 0 đên + của liều thứ n 
Chuyên gôc tọa độ đên (n-l)r và ta có: ta =t— (n-l} 


2. Một số thông số dược động học đặc trưng 
2.1. Nồng độ thuốc ở trạng thái cân bằng (Cps:) 


- Tỷ số Dost phản ánh khả năng tích lũy của thuốc khi dùng đa liều, phản ánh tỉ số nồng độ thuốc của 
liều dùng thứ n so với nông độ thuốc của liều thứ nhất tại cùng thời điểm (tính từ khi bđầu mỗi liễu). 


+ Khi n tăng > Tỷ số Dost tăng > Nông độ thuốc nói chung tăng. 


+ Khi n dần tới Tỷ số Dost dần tới là hằng số. 


- Thời gian đạt cân bằng: 


+ Đặt í;; là tỉ sô giữa nông độ thuôc của liêu thứ n so với nông độ thuôc ở trạng thái cân băng Cps. 


+ Sau khoảng 5t¡„2, nồng độ thuốc đạt 97% nồng độ ở trạng thái cân bằng lý thuyết => Coi thuốc đạt 
trạng thái cân băng vê mặt thực hành. 


1/3 














2.2. Hệ số tích lũy (R) 


- Là tỉ lệ giữa nông độ thuôc ở trạng thái cân băng so với nông độ thuôc ở liêu đâu tiên. 


- R phản ánh khả năng tích lũy của thuốc khi dùng đa liều. R càng lớn thì nòng độ tại trạng thái cân 
băng càng cao (so với liêu đâu tiên). 


- R phụ thuộc ke hay tia và khoảng cách đưa thuốc 1. 

+ R tỉ lệ thuận với ti/ => ti/2 càng lớn © R càng lớn Nguy cơ tích lũy cao > Thận trọng. 
+ R tỉ lệ nghịch với r => r càng lớn (nới rộng) Ð R càng nhỏ Hiệu chỉnh liều. 

- R không phụ thuộc vào liều. 


=> Ứng dụng trong tính liều nạp: 


Liều nạp là liều đưa lượng thuốc trong cơ thể ngay từ đầu đạt = lượng thuốc tại trạng thái cân bằng. 
2.3. Nồng độ đỉnh và nồng độ đáy. 
a. Nồng độ đỉnh 


- Là nồng độ cao nhất trong mỗi khoảng đưa thuốc, là nồng độ ngay sau mỗi lần tiêm. Nồng độ này 
đạt được khi tạ = 0 và khi đó nông độ đỉnh tại liêu thứ n là: 


- Tại trạng thái cân bằng, Dost  Dost„ và nồng độ đỉnh Cpeak;; là: 
b. Nồng độ đáy 


- Là nồng độ thấp nhất trong mỗi khoảng đưa thuốc, là nồng độ cuối khoảng đưa thuốc. Nồng độ này 
đạt được khi t = +. Trong lâm sảng, Ctrough được đo ngay trước khi người ta dùng liêu mới. 


- Tại trạng thái cân bằng, nồng độ đỉnh Ctrough.; là: 


2/3 














2.4. Hệ số dao động 


- Hệ số đao động là tỷ lệ nồng độ đỉnh và nồng độ đáy tại trạng thái cân bằng. 


- Hệ số dao động phản ánh mức độ dao động của thuốc trong máu khi dùng đa liều. 
- Ò phụ thuộc vào ke (ti/) và khoảng cách đưa thuốc 1: 

+ ọ fỉ lệ nghịch với tia => tia càng lớn ® ¿ càng nhỏ. 

+ ¿ tỉ lệ thuận với r => r càng lớn (nới rộng) > ¿ càng lớn. 

- ò không phụ thuộc vào liều. 

2.5. Nồng độ trung bình ở trạng thái cân bằng 

- Diện tích đưới đường cong trong 1 khoảng liều tại thời điểm cân bằng là: 

=> Đây cùng chính là diện tích dưới đường cong khi tiêm tĩnh mạch đơn liều. 


=> Nông độ trung bình tại trạng thái cân bằng là: 


- Cps; phụ thuộc liều dùng, thê tích phân bó, hằng số tốc độ thải trừ ke và khoảng cách đưa thuốc 1. 
- Do Vd và ke là 2 hằng số => Thay đổi D hoặc r nên đề đạt Cp¿¿ mong muốn (pp hiệu chỉnh liều): 


+ GIữ nguyên r => Ép; = D => Cjp;¿ tỉ lệ thuận với liều dùng. 


1 
Vd.ke.T ` 


+ Giữ nguyên liều D, khoảng cách đưa thuốc + càng lớn thì Cp¿; càng nhỏ. 


3/3 








